Đứng và đi 
Trần Huy Thuận 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Đứng và đi 


Trần Huy Thuận 
Đứng và đi 


Đứng và đi bằng hai chân, là hành vi đánh dấu sự tiến hóa 
đặc biệt của con người. Đã là con người bình thường, thì ai 
cũng có đôi chân để đứng và đi. Vậy mà người ta vẫn phải 
nhắc nhau: “Hãy đứng (hoặc hãy đi) bằng chính đôi chân 
của mình!”. Thế có nghĩa là, trong thực tế vẫn có kẻ (lành 
lặn hẳn hoi) lại... đứng và đi bằng chân người khác. 


Đứng và đi luôn luôn khăng khít với nhau. Không ai đứng 
mãi một chỗ - đứng như thế có ngày ngã quy, bởi chồn chân 
mỏi gối; cũng không ai đi mãi, đi mãi tất phải dừng - không 
thì cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đi. Nhưng có nhận xét 
như thế này: mỗi chúng ta đều có thể đi bộ liên tục nhiều 
tiếng đồng hồ, nhưng chẳng mấy ai đứng yên một chỗ nổi 
một tiếng! Phạt đứng vốn là một hình phạt khá nặng từ xưa 
đến nay! Đứng rồi đi, đi rồi lại đứng; hai trạng thái ấy cứ thế 
luân phiên, kế tiếp nhau trong suốt quá trình sống của mỗi 
người, trừ trường hợp bị bại liệt. 


Đứng không phải là sự tùy tiện, mà cũng phải tuân theo 
pháp luật. Có những nơi không nên đứng, không được đứng. 
Nơi treo biển “cấm quay phim chụp ảnh”, mà ta cứ đứng 
quay phim hay chụp ảnh, là vi phạm. Có chỗ chẳng cấm, 
nhưng xét thấy chẳng nên đứng, nên dừng, thì cũng lặng lẽ 
mà đi đi chứ đứng lại, e bị coi là người không tế nhị, thậm 
chí... thiếu văn hóa. 


Đi - càng phải tuân theo pháp luật: phải đi đúng làn đường 
dành cho mình; cho dù đi bằng chính đôi chân của mình hay 
đi bằng các phương tiện cơ giới. Vượt đèn đỏ hoặc vượt ra 
ngoài các hàng cọc tiêu, dải phân cách... sớm muộn sẽ gây 
tai nạn, sẽ rơi xuống sông, xuống vực. Nghĩa là không được 
vô phép tắc theo kiểu đường ta, ta cứ đi. 


Đứng cũng có nhiều thế khác nhau: Đứng thăng bằng trên 
dây là thế đứng chênh vênh, chỉ những nghệ sĩ xiếc mới 
dám làm. Đứng trên vai người khác lại là thế đứng không 
của riêng nghệ sĩ xiếc, mà người thường nhiều khi cũng áp 
dụng. Không chỉ đứng, bọn người này còn sẵn sàng đạp lên 
vai, lên đầu, lên cổ đồng đội để đi tới. 


Đứng dạng chân chèo, đứng tấn là những thế đứng chắc 
khỏe của người lao động và của các võ sỹ. Nhưng đứng một 
cách thực sự chắc khỏe, dạng chân chèo cũng chẳng bằng, 
đứng tấn cũng xin thua; đó chính là cách đứng... dựa vào 
thế người trên nhiều quyền lực! 


Đứng núi này trông núi nọ là kiểu đứng thể hiện sự tham 
lam, không tự đánh giá được mình. 


Đứng quay lưng lại thực tế, quay lưng lại nỗi bất hạnh của 
đồng loại, là thái độ đứng vô trách nhiệm. 


Người tự trọng và biết tôn trọng người khác, mỗi lần sắp đi 


đâu đó, thường đứng trước gương để chải tóc và sửa soạn y 
phục cho chỉnh tề. 


Đứng trước ngã tư đường đời, người khôn ngoan bao giờ 
cũng thận trọng lựa chọn trước khi quyết định đi tiếp. 


Hành vi đứng còn gắn với thái độ ứng xử nữa: đứng thắp 
hương trước ban thờ gia tiên, cần nhất là lòng thành kính 
chứ không phải mâm cao cỗ đầy. Đứng trước nhân dân cần 
sự trân trọng. Đứng trước bề trên phải cung kính lễ độ; trước 
người dưới phải ân cần chu đáo. Không ỷ quyền thế, tùy tiện 
huơ chân múa tay, nhất là trước đám đông dân chúng. 


Mỗi bước đi, thường có mục đích, vừa thận trọng vừa quyết 
đoán, giống như người chơi cờ: có nước tiến, có nước đi 
ngang, thậm chí có nước tạm lùi, lùi một bước để tiến nhiều 
bước. Đi là phải có đích, phải nhắm tới một cái đích nhất 
định nào đó. Bước đi vô định hoặc nhắm mắt đưa chân thì 
sớm muộn cũng gặp tai họa. 


Bây giờ ra đường, nhiều bạn trẻ hễ ngồi lên xe là rất thích 
phóng nhanh và vượt lên trước người khác, cho dù người ấy 
là ông già bà cả. Vượt thì cũng được thôi, nhưng vượt theo 
kiểu chèn trước mũi xe người khác, vượt và rẽ ngang mà 
không thèm có tín hiệu báo trước, thì gây tai nạn là cái khó 
tránh khỏi. Gây chuyện rồi, đáng nhẽ phải dừng lại cứu hoặc 
xin lỗi người bị nạn, thì nhiều bạn trẻ lại phóng xe đi và cười 
hô hố. 


Xem thế đủ thấy tư chất của mỗi một con người thể hiện 
qua đứng và đi! Một khi đã không đàng hoàng trong đi và 
đứng, thì không thể đàng hoàng trong cư xử, trong ý thức và 
trong hành động. Một người đi, đứng đàng hoàng, thì bao 
giờ phong cách sống cũng đàng hoàng. Nói cách khác, 
muốn biết một người nào đó có phải là con người đàng 
hoàng h 

ay không, hãy quan sát anh ta đi, đứng có đàng hoàng hay 
không! 

Chúng ta tập đứng, tập đi từ tám, chín tháng tuổi. Lớn lên, 
lại đi đó đi đây, trong nước, ngoài nước có cả; ấy vậy mà 
đến già, có khi vẫn phạm lỗi trong đi, đứng; chưa biết đi, 
đứng thế nào cho phải phép! Quả có thế, xin thưa! 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Tác giả/ VNthuquan - Thư viện Online 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 7 tháng 11 năm 2009 


